Trường học là quãng thời gian dễ dàng nhât của cuộc đời là một lời nói... https://huyenchip.com/vn/school-1s-not-easy/ 


Trường học là quãng thời 
gian dê dàng nhât của cuộc 
đời là một lời nói dôi 


Tác giả của "Xách ba lô lên và 2018, MAR 01 





HUYEN CHIP 


Đi”. Kỹ sư trí tuệ nhân tạo. Hay : 
Hôm qua, mình đọc xong cuôn sách “The perks of being 


nghĩ vặt. : hòn: 
a wallflower”. Mặc dù cuôn sách làm mình bôi hôi nhớ 
đến những đứa bạn hồi cấp ba, mình thực sự thấy 
mừng rằng mình không còn 17, 18 tuổi nữa. Đã nhiều 
người hỏi mình có muốn quay lại thời kỳ ngôi trên ghế 
nhà trường hay không. Câu trả lời của mình luôn là 
không. Thật khó để làm một đứa trẻ ngấp nghé 
ngưỡng cửa cuộc đời, không biết mình muốn gì, không 
biết ngoài kia có gì, những cũng không được tự do 
khám phá. 


Biases (3) Books (3) Khi biết mình học cấp ba chuyên Toán Tổng Hợp, ai 
cũng nghĩ chắc mình phải là con ngoan trò giỏi. Sự thật 
Career (4) Dating (7) là mình đã có một quãng thời gian cấp ba vô cùng khó 
khăn. Mình là đứa học trò bất kham mà đến bây giờ, 
English (1) Finance (9) h ¬ ñ. s5 . 
thây chủ nhiệm vân còn lắc đầu ngao ngán răng chưa 
Learn(3)  Life(20) có đứa học trò nào làm thây sợ đến thê. Mình suýt bị 
đuổi học nhiêu lần. 
Math (1) Skills (11) l 
Lân đâu tiên là khi mình tô chức Free Hugs Vietnam 
Travel (4) với sự tham gia của khoảng 100O bạn trẻ trên 4 thành 
phố. Chiên dịch được nhiều báo chí đưa tin và được 
coi là sự kiện do giới trẻ tự tổ chức thành công nhất 
năm đó. Ngây thơ không biết rằng ở Việt Nam, mình 
cần phải có giấy phép để tổ chức sự kiện, mình bị lôi 
vào đồn công an Hàng Trồng. Trong thời gian chờ 
người lớn đến bão lãnh (và thằng bạn thân của mình 
đứng thập thò ngoài cửa nước mắt ngắn dài), chú công 
an giảng giải rằng con nhà nông như mình phải biết 
gen iệc thân biết phận chú tâm học hành chứ đừng đua đòi sự 
w { in @ K& kiện này kia như tụi trẻ con thành phó. 


2021 © Huyền Chip Thầy cô yêu cầu mình viết bản kiểm điểm vì làm xấu 
mặt nhà trường. Bản kiểm điểm thì mình viết, nhưng 


IofS 0/24/2021, 1:25 PM 


Trường học là quãng thời gian dễ dàng nhât của cuộc đời là một lời nói... https://huyenchip.com/vn/school-1s-not-easy/ 


mình vẫn nghĩ mình chẳng làm gì sai nên cuối thư chêm 
vào: “Em xin lỗi vì đã làm cho nhà trường thất vọng. 
Nhưng em vẫn rất vui và tự hào vì những gì mình làm 
được” Bản kiểm điểm khiến thầy chủ nhiệm vô cùng 





tức giận, định đuôi học mình nhưng mình nghĩ hồi đó 


HUYỆN CHIP một sô thây cô trẻ hơn đã xin cho mình. 


Sự việc đó khiến mình rất buôn. Mình đã nghĩ rằng nhà 
Tác giả của ` Xách ba lô lên và trường thật cỗ hủ và người lớn không ai hiểu mình. 
ĐĨ. Kỹ sư trí tuệ nhân tạo. Hay Như những đứa trẻ thất vọng về trường học, mình bỏ 
nghĩ vặt. bê học hành và dành phần lớn thời gian đi làm thêm. 
Nhà mình nghèo. Không muốn bồ mẹ ở quê phải vất vả 
hơn nữa nuôi mình ở thành phó, từ khi bắt đầu lớp 10 
mình đã tìm việc làm thêm. 


Ban đầu mình đi phát tờ rơi, trực điện thoại cho các 
trung tâm dạy thêm, và bị lừa. Một anh trong hội đồng 
hương sau khi biết mình bị lừa đã giới thiệu cho mình 
nộp đơn đi dịch báo cho VTC News. Rồi mình được 
nhận vào làm biên tập cho trang Saga.vn lúc đó trực 
thuộc một công ty tư vấn tài chính. Dưới sự hướng 
Biases (3) Books (3) KÔ 2 ở . : : `. ` a5 
dân của các anh chị trong công ty, mình việt bài vệ tài 
—. Dating (7) chính. Tiên sĩ Vương Quân Hoàng, sếp của mình khi 
đó, nói, mình có lẽ là người trẻ nhât có bài đăng trên 
English (1) Finance (3) báo đầu tư chứng khoán. 


Learn (3) Life (20) Mình bỏ học thường xuyên. Trường học thật buôn tẻ 
và cứng nhắc! Một thầy giáo trước mỗi bài kiểm tra 

Math (1) Skills (11) : . l ⁄ ` : 3 . 
hay bảo với đám bạn mình nhắc mình đi học đê khỏi lỡ 

Tan bài kiêm tra. Nhưng các thầy cô giáo khác thì chắc là 
chét mình. Thầy chủ nhiệm yêu cầu mình mời bố mẹ đi 


họp phụ huynh nếu không sẽ đuổi học mình. 


Mình sợ bỗ mẹ phát hiện ra chắc giết mình nên bảo 
thầy là bỗ mẹ ở quê không lên Hà Nội được và nhờ họ 
hàng đi họp hộ. Mình không nhớ cụ thể là ai đi, có lẽ 
anh trai mình hay một người chị trọ cùng, nhưng mình 
thoát nạn với lời hứa từ giờ sẽ chăm chỉ đi học nhiều 
`. hơn. Thằng bạn thân của mình sau đó sợ mình lười đạp 

xe mà bỏ học nên ngày nào cũng đi xe máy xuông tận 
wf n € & Khâm Thiên cho mình đi ké. 


2021 © Huyễn Chip Có lẽ thầy cô không ngờ rằng mình đến lớp lại gây 
nhiều hoạ hơn là ở nhà. Giờ ra chơi, mình truyên bá tư 


2o0fS 0/24/2021, 1:25 PM 


Trường học là quãng thời gian dễ dàng nhât của cuộc đời là một lời nói... https://huyenchip.com/vn/school-1s-not-easy/ 


tưởng mà các thây cô cho là không lành mạnh đến đám 
bạn học cùng. Dịch báo cho mình cơ hội tiếp cận với 
nguồn tư tưởng nước ngoài. Sách cũng như những 
người bạn nước ngoài mình gặp khi đi tình nguyện làm 





" hướng dẫn viên du lịch khiến mình đặt câu hỏi là tại 
HUYÈN CHIP s5 chúng ta PHI lao đầu vào chọn ngành thi đại học | 
khi còn chưa biêt mình muôn gì. Mình gặp vô sô anh chị 
¬ : NHÀ đại học ghét ngành mình học mà không dám thi san 
Tác giả của "Xách ba lô lên và „mạ : : # . s. : có : 
mm ¬..a< trường khác, cũng như nhiêu người dành bôn năm học 
Đi”. Kỹ sư trí tuệ nhân tạo. Hay ` `. "¬ " _.. 
hgiïi văi đề học một ngành mà tôt nghiệp xong sẽ không bao 
¡a giờ dùng. Thật là một sự lãng phí! Mình đã quyết định 
sẽ không thi đại học năm đó. Nhiều người, sau một 
thời gian giao du với mình, bắt đầu chiêm nghiệm khả 
năng không thi đại học. Thầy cô quyết định rằng mình 
có ảnh hưởng xâu đến bạn bè cùng trang lứa. Nếu như 
hồi đó mình không sắp tốt nghiệp và nhiều người học 
cùng không nói tốt cho mình, có lẽ mình đã bị đuổi học 


rồi. 


Thây chủ nhiệm gọi điện cho bỗ mẹ nói rằng với tình 
Biases(3) — Books(3) trạng bất kham của mình hiện tại, thi tốt nghiệp cấp ba 
còn khó huông chỉ là thi đại học. Mẹ mình khóc nhưữ 
Career (4) Dating (7) mưa. Bồ mẹ đã đặt rất nhiều hy vọng vào mình và đã 
hy sinh rất nhiều vì mình. Mình bảo với bỗ mẹ rằng 
Sử 11005: PSPSDAPL mình không có ý định thi đại học, nhưng hứa với họ 
Learn (3) Life (20) nhật định mình sẽ tốt nghiệp cấp ba. Mình dành hai 
tuân cuôi cùng học ngày học đêm. Thị xong, mình ngủ 
Math (1) Skills (11) như chết hai ngày liền. Khi biết điểm thi tốt nghiệp - 
mình lúc đó đang làm ở VC Corp dưới sự hướng dẫn 
THIỆN HT) của anh Nguyễn Thế Tân - mình đã nhảy tưng tưng 
trong văn phòng. Mẫy đứa bạn thân của mình vừa 
mừng cho mình vừa chửi đồng: thật không ngờ nó lại 
điểm cao hơn mình. 


Mình kê câu chuyện này không phải để khuyến khích 
các bạn cúp tiết trồn học hay cãi lời thầy cô giáo. Mình 
chỉ muốn các bạn biết rằng nếu bạn đang 18, 20 tuổi 
và không biết mình muốn gì, đó là điều bình thường. 
che in óc Nếu bạn cảm thấy người lớn không ai hiểu mình, xã 
w#wW '{ in @® & hội thật cứng nhắc và trường học thật tẻ nhạt, đó là 
điều bình thường. Nếu bạn sợ sẽ làm bố mẹ thất vọng, 
2021 © Huyền Chip đó cũng là điều hết sức bình thường. Không ai muốn 
trở thành nỗi thất vọng cho những người mình yêu 


3ofS 0/24/2021, 1:25 PM 


Trường học là quãng thời gian dễ dàng nhât của cuộc đời là một lời nói... https://huyenchip.com/vn/school-1s-not-easy/ 


QUY. 


Nếu ai đó nói với bạn rằng trường học là quãng thời 
gian dễ dàng nhất của cuộc đời, rằng nêễu bạn không 





hạnh phúc ở trường học thì sau này bạn sẽ gặp khó 





= khăn hơn nhiêu khi đi làm, người đó đang nói dối. 
HUYEN CHIP Trường học, bao gồm cả đại học, là quãng thời gian 
khó khăn nhất trong cuộc đời của mình đến thời điểm 
Tác giả của Xách ba lô lên và này. Khi đi làm, mình được đối xử như người lớn, chịu 
ĐĨ. Kỹ sư trí tuệ nhân tạo. Hay trách nhiệm cho chính mình, có cơ hội học hỏi từ 
nghĩ vặt. những quyết định đúng đắn cũng như sai lầm của bản 
thân. Khi đi học, mình luôn bị đối xử như trẻ con, phải 
làm theo những gì người lớn cho là đúng. Khi đi làm, có 
thể mình sẽ vẫn phải làm những việc mình không 
thích, nhưng sau giờ làm việc mình sẽ buổi tối cũng 
như cuối tuần dành cho bản thân. Khi đi học, ban ngày 
học xong tối về nhà phải làm bài tập, cuối tuân đi học 
thêm, mình chẳng bao giờ có thời gian để phát triển 
đam mê. 
Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không cân học. 
Biases (3) Books (9) - À : : `. 1 ^ 
Ai cũng cân học, dù bạn có đang ngôi trên ghê nhà 
Ê cap? Dating (7) trường hay không. Mình có thể lười lên lớp, nhưng 
mình chưa bao giờ lười học. Mình học tiêng Anh, học 
English (4) Finance (3) việt, học cách nộp đơn tìm việc, học quan hệ xã hội, 
học cách quản lý thời gian, học cách chắt lọc cái hay cái 
BIG05 5Ú RàÌG iêtU dở từ những luồng tư tưởng khác nhau, học cách tư 


Math (1) Skills (11) duy đê không bị lừa một lân nữa. 


tan Trong suốt thời gian cấp ba và cả một thời gian dài sau 
câp ba, như những bạn bè đồng trang lứa, mình đã rât 
sợ khi nghĩ về tương lai phía trước. Sợ rằng mình sẽ 
đưa ra quyết định sai lầm. Sợ rằng mình sẽ thất bại. Sợ 
rằng mình sẽ cô đơn. Nhưng có lẽ khác với bạn bè 
đồng trang lứa, mình có một niềm tin sắt đá rằng 
những gì mình làm là đúng. Không biết bao nhiêu 
người đã phản đối, chỉ trích, dè bỉu những việc mình 
làm. Mình lắng nghe nhưng chưa bao giờ cho họ cái 

CONTACT ME quyên đưa ra quyết định hộ mình. Mình, và chỉ mình 


w f† @ ïin © & 


thôi, có cái quyền đó. 


2021.© Huyền Chỉ Với những bạn đang gặp khó khăn trên ghế nhà 
mộc trường, dù bạn đang học phổ thông hay đại học, mình 


4ofS 0/24/2021, 1:25 PM 


Trường học là quãng thời gian dễ dàng nhât của cuộc đời là một lời nói... https://huyenchip.com/vn/school-1s-not-easy/ 


muốn bạn hít thở một hơi thật sâu và nói với bản thân 
rằng: mọi chuyện rồi sẽ ôn. Mười năm về sau, sẽ chẳng 
ai hỏi bạn thi học kỳ môn này môn kia được bao nhiêu 
điểm. Điểm số không là dấu chỉ của thành công. Bằng 





cấp không là đảm bảo cho sự tử tế. Nếu bạn luôn là 
con ngoan trò giỏi, đó là một tuyệt vời - rất có thể nó 


HUYEN CHIP 


chi điểm cho bạn trong mắt hội đồng tuyển sinh cũng 


¬¬ 7” như tuyên dụng trong tương lai. Nhưng bạn biết 
Tác giả của "Xách ba lô lên và chê h kêu - : ¡ Sen 9 - 
¬.‹ sa ông, bạn không cân là con ngoan trò giỏi đề trở 
Đi”. Kỹ sư trí tuệ nhân tạo. Hay Ộ ' _ š "sa... lý x ¬ : 
ngiii vặt thành một con người tử tê, hiệu biêt, độc lập, sông có 
¡„ trách nhiệm với bản thân và có ích cho xã hội. 


Link bài gốc 


Twitter Facebook Google+ 


Biases (9) Books (9) 
Disqus seems to be taking longer than usual. Reload? 
Career (4) Dating (7) 
English (4) Finance (3) 
Learn (3) Life (20) 


Math (1) Skills (11) 


Travel (1) 


CONTACT ME 


w f† @ ïin © & 


2021 © Huyền Chip 


5SofS 0/24/2021, 1:25 PM 


